ĐỪNG SỢ 
CẢI CHẾT 


Chúa Jêsus phán cùng nàng rằng: 
Ta là sự sống lại, và là sự sống: 
kẻ nào tin ta, tuy đã chết, 

nhưng vẫn sẽ sống; ai sống và tin 
ta sẽ không bao giờ chết ... 
Giăng 11: 25-26 


CÓ BỐN SỰ THẬT MÀ CHÚNG TA CẦN HIỂU ĐÂY ĐỦ: 


@ THÂN YÊU BẠN. 


ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG VĨNH CỬU VỚI 
NGÀI TRÊN THIÊN ĐÀNG. 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của 
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống 
đời đời. GIĂNG 3:16 


CHÚA MUỐN BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG DƯ DẢ VÀ Ý NGHĨA. 
Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và húy diệt; còn ta đã đến, hầu cho 
chiên được sự sống và được sự sống dư dật. GIÃĂNG 10:10 


TUY NHIÊN, NHIÊU NGƯỜI KHÔNG TRẢI QUA MỘT CUỘC SỐNG 
Ý NGHĨA VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ CUỘC SỐNG VĨNH CỬU VÌ... 


BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ TỘI LỖI. 
VÌ VẬY, ANH TA BỊ TÁCH KHỎI CHÚA. 


Vì mọi người đêu đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của 
Đức Chúa Trời, RÔ-MA 3:23 


Vì tiền công của tội lõi là sự chết... RÔ-MA 6:23 


+ CÁI CHẾT THỂ XÁC 
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 
HÉ-BƠ-RƠ 9:27 


+ CÁI CHẾT TÂM LINH 

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết 

kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thân tượng, và phàm kẻ nào 
nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng 
bừng: đó là sự chết thứ hai. KHẢI- HUYỀN 21:8 


NẾU CON NGƯỜI BỊ XA CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ TỘI LỖI CỦA MÌNH, 
THÌ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NÀY LÀ GÌ? 
CHÚNG TÔI THƯỜNG COI ĐÂY LÀ CÁC GIẢI PHÁP: 


TÔN GIÁO, HÀNH ĐỘNG TỐT, ĐẠO ĐỨC 
TUY NHIÊN, cHỈ CÓ MỘT GIẢI PHÁP DUY NHẤT ĐƯỢC CUNG 
CẤP BỞI CHÚA. 


CHÚA GIÊ SU KY TÔ LÀ CON 
ĐƯỜNG DUY NHẤT DÂN 
ĐẾN THIÊN ĐÀNG. 


Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lễ thật, và sự sống; 
chăng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. GIĂNG 14:6 


Vả, Đấng Christ cũng vì tội lối chịu chết một lần, là Đấng công bình 
thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa 

Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn 
thì được sống. 1 PHI-E-RƠ 3:18 


Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng 
thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên 
người đó. GIẢNG 3:36 


CHÚNG TA PHẢI ĐẶT ĐỨC TIN NƠI CHÚA 
GIÊ SU KY TÔ ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỒI. 


SỰ CỨU RỒI CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC THỰC HIỆN NHỜ ÂN ĐIỂN CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ SU KY TÔ. 

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó 
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 
Ê-PHÊ-SỐ 2:8-9 


HÃY NÓI LỜI CÂU NGUYỆN NÀY VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐỨC TIN: 


LẠY CHÚA GIÊSU, CẢM ƠN CHÚA RẤT NHIỀU VÌ TÌNH YÊU LỚN LAO 
CỦA CHÚA DÀNH CHO CON. TÔI THÚ NHẬN TÔI LÀ MỘT TỘI NHÂN 
VÀ TÔI XIN ĐƯỢC THA THỨ. CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHẾT TRÊN THẬP TỰ 
GIÁ ĐỂ TRẢ HÌNH PHẠT CHO TỘI LỖI CỦA TÔI. TÔI TIN VÀO SỰ PHỤC 
SINH CỦA BẠN TỪ CỐI CHẾT. TỪ BÂY GIỜ, TÔI TIN CẬY BẠN LÀ CHÚA 
VÀ ĐẤNG CỨU RỖI CỦA TÔI. TÔI CHẤP NHẬN MÓN QUÀ CỦA CUỘC 
SỐNG VĨNH CỬU CỦA BẠN VÀ TÔI ĐẦU HÀNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI 
CHO BẠN. GIÚP TÔI TUÂN THEO MỆNH LỆNH CỦA BẠN VÀ HÀI LÒNG 
TRƯỚC MẮT BẠN. AMEN. 


NẾU BẠN TIN VÀO CHÚA GIÊ-XU CHRIST, ĐIỀU SAU ĐÂY ĐÃ XẢY RA 
VỚI BẠN: 


« BẠN CÓ CUỘC SỐNG VĨNH CỬU VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI. 

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự 
sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. 
GIĂNG 6:40 


« MỌI TỘI LỖI CỦA BẠN ĐỀU ĐƯỢC THA THỨ. 

(QUÁ KHỨ HIỆN TẠI TƯƠNG LAI) 

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng 
ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có 
sự cứu chuộc, là sự tha tội. CÔ-LÔ-SE 1:13-14 


- BẠN LÀ MỘT SINH VẬT HOÀN TOÀN MỚI TRONG TẦM NHÌN 

CỦA CHÚA. ĐÂY LÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC SỐNG MỚI CỦA BẠN. 
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những 
sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 2 CÔ-RINH-TÔ 5:17 


« BÂY GIỜ BẠN LÀ MỘT ĐỨA CON CỦA CHÚA. 
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con 
cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GIĂNG 1:12 


LÀM VIỆC THIỆN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỨU 
RỖI, NHƯNG LÀ MỘT BẰNG CHỨNG VỀ SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚNG TA. 


